Thái Cực Quyền Hỏi Đáp 
Trương văn Nguyên 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Lời Nói Đầu 

1. Luyện tập Thái Cực Quyền có ích lợi gì ? 
Có phải ai cũng _có thể luyện tập Thái Cực Quyền? 
Hai chữ "Thái Cực” trong_TCQ có ý nghĩa gì? 
Tại sao Thái Cực Quyền 

Khởi Nguyên Của Thái Cực quyền Như Thế Nào ? 
Hiện Nay Có Bao Nhiêu Phái TCQ ? 

TCQ_Có Đặc Điểm Chủ Yếu Nào ? 

TCQ giản hóa và 

Có Người bảo rằng_TCQ rất là khó học 
Chúng ta có thể tự học TCQ_được không_? 
Nếu có thầy dạy nên học như thế nào ? 
Người tập luyện TCQ 

Trong_Khi Tập TCQ_Nếu Muốn 
TCQ_Luyện Tập Vào Giờ Nào 

Khi Tập TCQ_Vấn Đề 

Sân Tập Phải Như Thế Nào Mới Thích Hợp ? 
Trước Khi Đi Quyền , Cần Có Những 

Người Mới Tập TCQ., 

Luyện Giá Tử Là Gì ? 

Quyền Lộ Của TCQ Có Bố Trí Ra Sao ? 

Vì Sao Cần Phải Kết Hợp Hô Hấp 











Luyện Tập TCQ., Tại Sao Phải Chú Ý Nhãn Thần ? 


Trương văn Nguyên 
Thái Cực Quyền Hỏi Đáp 
Lời Nói Đầu 


Sức khõe là ước mơ chung của loài người. Từ xưa , con 
người đã tốn nhiều thì giờ và công sức để tìm kiếm những 
biện pháp hửu hiệu để giử gìn và nâng cao sức khðe , trường 
thọ . 

Xưa nay con người dễ dàng nhận thấy là nếu thân thể khõe 
mạnh thì ít bệnh tật, do đó cũng có một ý hướng là lấy 
dưỡng sinh phòng bệnh làm chính , đồng thời với việc coi 
trọng chửa bệnh . 

Trong công tác điều trị nói chung , mục đích của người thầy 
thuốc và cũng là nguyện vọng của bệnh nhân là làm sao cho 
hết bệnh một cách đơn giản, ít tốn kém và hiệu quả lâu dài 


Xu hướng lành mạnh trong y học ngày nay là khoa học điều 
trị ít dùng thuốc , dạy cho người bệnh các phương thức rèn 
luyện , ăn uống , nghĩ ngơi và sinh hoạt nói chung cho phù 
hợp với các quy luật sinh lý và bệnh học , nhờ đó lấy lại sức 
khõe , nâng cao sức đề kháng của cơ thể, chỉnh lý những rối 
loạn cơ năng dẫn tới mức điều hòa tối đa . 

Ngành trị bệnh này thường được gọi là "PHƯƠNG PHÁP 
DƯỠNG SINH". 

Phương pháp dưỡng sinh có nền tảng là môn khí công - một 
phương pháp tự rèn luyện thân thể để giử gìn , nâng cao sức 
khõe , phòng và chửa bệnh , tương đối hoàn chỉnh . Về mặt 


hình thức , khí công chia làm hai phương thức : tĩnh luyện 
(tập ở tư thế tĩnh) , và động luyện (tập ở tư thế động) . Thái 
Cực Quyền (TCQ) thuộc về động luyện . 

TCQ thường được biết đến như một môn thể dục trị liệu . 
Trong thực tế , qua quá trình hình thành và phát triển , TCQ 
là một môn võ Đường-bệ mà ngày nay được hâm mộ ở khắp 
nơi trên thế giới .. Nó còn là một môn nghệ thuật vận động 
cấp cao , đầy tính thẩm mỹ , gây hứng thú cho người tập và 
làm say mê người xem. Do đó , TCQ ngày một được phổ 
biến. 

Sự ra đời của quyển sách này ," TCQ Thường Thức Vấn Đáp" 
, là để đáp ứng với sự yêu cầu của những người trân trọng 
với sức khõe của mình qua môn Thái Cực Quyền . 

Nó vừa là Thầy , nó vừa là Bạn . 

Hy vọng rằng quyển sách này sẽ giúp cho các bạn học tập 
Thái Cực Quyền thực hiện được điều mình mong ước . 

ĐÀM TRUNG HÒA (Dịch giả) 

Dịch từ nguyên bản Trung Hoa : " TCQ Thường Thức Vấn Đáp 
, của TRƯƠNG VĂN NGUYÊN " 

( Hương Cảng : Thái Bình Thư Cục, 1970 ) 


Trương văn Nguyên 
Thái Cực Quyền Hỏi Đáp 
1. Luyện tập Thái Cực Quyền có ích lợi gì ? 


Ích lợi của việc luyện tập Thái Cực Quyền rất nhiều. Mỗi 
động tác của Thái Cực Quyền hầu như là sự vận động của 
toàn thân, làm cho mỗi bộ phận trong thân thể chúng ta có 
dịp hoạt động. Trong khi luyện tập cần phải kết hợp động 
tác với sự hô hấp một cách tự nhiên, để làm phát triển cơ 
quan hô hấp và tăng gia lượng hoạt động của phổi. 

Lượng vận động tuy lớn nhưng không kịch liệt, làm cho 
huyết dịch tuần hoàn suông sẻ, phát triển cơ năng tim, làm 
cho tim đập một cách hòa hoãn nhưng khoẽ khoắn, làm 
giãm thiểu hiện tượng ứ máu và bệnh cứng động mạch. 
Đồng thời việc thay cũ đổi mới các tế bào (hiện tượng 
chuyễn hóa hay còn gọi là tân trần đại tạ) được xúc tiến 
luôn, các phế vật trong cơ thể được bài trừ mau mắn. Sự 
luyện tập còn làm cho bao tử và ruột co thắt tốt hơn, thích 
ăn hơn, ngoài ra còn làm mất đi bệnh táo bón nữa. 

Việc luyện tập Thái Cực Quyền còn đòi hỏi "tâm tĩnh". Việc 
nội liễm tinh thần và tập trung tinh thần là một cách phát 
triển đại não rất tốt. Hơn nữa trong sự vận động mà các 
động tác vốn dĩ đã phức tạp lại nối với nhau một cách hoàn 
chỉnh, thì bộ phận đại não phải làm việc hết sức. Như vậy 
cũng chính là gây nên một tác dụng huấn luyện tốt đối với 
hệ thống trung khu thần kinh, phát triển cơ năng cũa hệ 
thần kinh, tăng cường một cách tự nhiên tác dụng điều tiết 


đối với các bộ máy, khí quản trong toàn thân, làm tăng gia 
tính thích ứng của thân thể đối với ngoại giới. Thí dụ như 
khả năng thích ứng với trời nóng nực hay giá lạnh và lực đề 
kháng với bệnh truyền nhiễm đều có thể tăng gia một cách 
tương ứng. Cho nên nếu kiên trì luyện tập Thái Cực Quyền, 
thì rõ ràng đó là một cách rèn luyện thân thể, tăng cường 
sức chống chọi, và ngay cả kéo dài tuổi thọ nữa. 

Ngoài ra việc luyện tập Thái Cực Quyền còn giúp ta rèn 
luyện được phẩm cách tốt đẹp như: trầm tĩnh, thanh thẫn, 
kiên nghị, nhẫn nại, mẫn cảm và tập trung ý chí. 

Ngày nay, mục đích của chúng ta khi luyện tập Thái Cực 
Quyền không phải đơn thuần xem nó như một môn võ thuật, 
mà chủ yếu xem nó là phương pháp rèn luyện thân thể, khu 
trừ bệnh tật, làm chúng ta luôn luôn gín giữ tinh lực được 
sung túc. 


Trương văn Nguyên 
Thái Cực Quyền Hỏi Đáp 
Có phải ai cũng có thể luyện tập Thái Cực Quyền? 


Luyện tập Thái Cực Quyền có những ích lợi như vậy, thế thì 
có phải ai cũng có thể tập nó chăng? Đúng vậy, hễ là người 
bình thường (không kể tuổi tác, gái trai) đều có thể tập 
(nhưng đối với người bệnh thì khác, như bệnh lạc huyết, 
bệnh tim ở thời kỳ nghiêm trọng). Còn như trẻ em khoẽ 
mạnh mà tập thì cũng không có gì trở ngại. Đây chính là 
tính cách phổ biến của Thái Cực Quyền vì nó thích nghi với 
mọi người có thể chất, thể lực khác nhau. Chẳng qua, các 
huấn luyện viên cần chú ý đến trạng huống sức khoẽ của 
người học mà tùy nghi dạy quyền, như về mặt thời gian dài 
ngắn, số lượng động tác nhiều ít, vv. Đó là tùy người mà dạy 
và dạy một cách linh động. Những lúc luyện tập một mình 
cũng nên chú ý đến điểm này. 

Giới người thích nghi nhất với việc tập Thái Cực Quyền, có 
thể chia ra như sau: 

1. Từ trung niên đến lão niên, những ai không thể hoặc 
không muốn tập các môn vận động khác. 

2. Thể chất suy nhược hoặc có bịnh mạn tính, như huyết áp 
quá cao, viêm khớp xương có tính phong thấp, phổi mới kết 
hạch, thần kinh suy nhược, cho đến bệnh kinh nguyệt không 
đều hòa ở phụ nữ. (Tốt nhất là nên đi khám bác sĩ xem tình 
trạng sức khoŠ). 

3. Công chức, giáo sư, y sĩ, vv. Giới này vốn có nếp sinh hoạt 


an tỉnh, không ham thích những vận động kịch liệt (dữ dội), 
nên rất dễ thích nghỉ với việc tập TCQ. 

4. Các bà các cô nội trợ, bất luận trung niên hoặc lão niên, 
đều có thể tập TCQ. 

Như vậy giới thanh niên không thích hợp ới TCQ chăng? Căn 
cứ vào giá trị và hiệu dụng của sự vận động TCQ, thì không 
có gì là không thích hợp cả. Nhưng căn cứ vào đặc điểm của 
sự vận động của TCQ là mềm mại, hòa hoãn cùng với tính 
cách của thanh niên thì không thích hợp lắm; bởi vì thể chất 
và thể lực của thanh niên phát triển rất nhanh, thanh niên 
thường có tính hiếu động, ham thích những vận động kịch 
liệt như điền kinh, cac bộ môn bóng, hoặc các môn quyền 
thuật và khí giới khác. 

Nhưng nếu giới thanh niên có người thấy hứng thú việc tập 
TCQ thì dĩ nhiên là vô hại. 

Có người cho rằng TCQ chỉ là một hình thức trị liệu đối với 
những người suy nhược vì bệnh. Điều này không đúng. Trên 
thực tế, chúng ta thấy rất nhiều người không bệnh hoạn mà 
tập TCQ thì tinh lực của họ vượng hơn, thịnh hơn, lòng dạ cởi 
mở tươi tắn hơn. Như vậy, môn quyền thuật này không phải 
dành cho những người bệnh nhược, mà đối với người không 
bệnh cũng có tác dụng dưỡng thân không kém. 


Trương văn Nguyên 
Thái Cực Quyền Hỏi Đáp 
Hai chữ "Thái Cực" trong TCQ có ý nghĩa gì? 


Tại sao môn quyền thuật này được gọi là Thái Cực Quyền? 
Trước hết chúng ta hãy liễu-giải khởi-nguyên và ý nghĩa của 
hai chữ "Thái Cực". Thái Cực là danh từ được dùng đầu tiên 
ở kinh Dịch. Quyển kinh này quan niệm rằng lúc Trời Đất 
chưa hình thành là Thái Cực (còn gọi là Thái Sơ, Thái Nhất 
nữa). Sau đến đời nhà Tống, có Chu Đôn Di vẽ ra một bức 
Thái Cực đồ, có thuyết minh kỹ càng, nhằm giải thích ý 
nghĩa hàm ngụ và sự biến hóa phát triển của ý niệm Thái 
Cực. 

Nghĩa đen của hai chữ Thái Cực: Thái là lớn lao, Cực là trạng 
thái ban sơ hoặc cao cấp nhất của sự vật. Bởi vì ngày xưa 
không có ai biết vũ trụ , lúc quả đất chưa xuất hiện , thực sự 
như thế nào, thời gian ấy dài bao nhiêu triệu năm? cho nên 
cổ nhân mới đành đặt gọi cái vũ trụ lúc bấy giờ là Thái Cực, 
hoặc là Vô Cực. Trong Thái Cực đồ khuyết của Chu Đôn Di, 
câu đầu tiên là "Vô Cực Nhi Thái Cực" (Nhi ở đây có nghĩa 
"tức là", nghĩa là Vô Cực tức là Thái Cực, chớ không phải là 
từ Vô Cực mà sinh ra Thái Cực). Ý niệm này còn được mô tả 
trong câu "Thái Cực bản Vô Cực" (Thái Cực vốn là Vô Cực). 
Do đó, việc mệnh danh môn TCQ có nguồn gốc nhất 
định.Chúng ta có thể biện giải một cách giản đơn như sau: 

1. Mỗi động tác của TCQ đều đi theo đường tròn giống như 
là các đường tròn được biểu thị trong Thái Cực dồ. Trong các 


động tác đường tròn này có chứa rất nhiều sự biến hóa, như 
hư thực, động tĩnh, cương nhu, tấn thối, vv. 

2. Luyện TCQ, ta thấy các ý niệm động trung cầu tĩnh, tĩnh 
trung cầu động, dụng ý bất dụng lực, giống như điều thường 
gọi là vô trung sinh hữu ( thực ra không phải là từ không mà 
sinh ra có, mà là "cái không" phát triển dần dần thành "cái 
có", giống như cái lẽ Vô Cực mà Thái Cực). 

3. Động tác trong TCQ, từ khai thức đến thâu thức hoàn toàn 
liên tục, không một chổ nào đứt đoạn, giống như một vòng 
tròn hoàn chĩnh, không thể tìm được đầu mỗi; đó chính là 
cái lẽ "Thái Cực vốn là Vô Cực". 


Trương văn Nguyên 
Thái Cực Quyền Hỏi Đáp 
Tại sao Thái Cực Quyền 
còn gọi là Trường Quyền hoặc Thập Tam Thế? 


TCQ vốn có hai bộ phận: một bộ phận gọi là Trường Quyền, 
một bộ phận gọi là Thập Tam Thế. Trước đây có người cho 
rằng Trường Quyền và Thập Tam Thế là một, điều này sai. 
Nếu xét về mặt quyền lộ, thì Trường Quyền dài hơn là Thập 
Tam Thế, đúng với điều mà trong Thái Cực Quyền Luận (do 
Vương Tông Nhạc đời vua Càn Long viết) định nghĩa "Trường 
Quyền như sông dài biển rộng, chảy mãi không dứt". 

Nguồn gốc danh xưng của Thập Tam Thế là như sau. Căn cứ 
vào thuyết cũ, Thập Tam Thế hàm chứa quan niệm Ngũ 
Hành Bát Quái ở trong. Ngũ Hành là: Kim, Thủy, Mộc, Hỏa, 
Thổ, được ví với năm loại bộ pháp. Bát Quái là: Càn, Khôn, 
Khãm, Ly, Chấn, Đoài, Căn, được ví với tám loại thủ pháp 
của TC. 

Năm hình thức bộ pháp của TCQ là: tiền tấn, hậu thối, tả cố, 
hữu phán và trung định. 

Dụng pháp của tay có tám loại: băng (quen đọc là bằng), lý, 
tê, án, thái, liệt, trửu, kháo, phân phối cho tám hướng: Đông 
, Tây, Nam, Bắc, Đông Bắc, Tây Bắc, Đông Nam, Tây Nam. 
Bát phương này và ngũ bộ nói trên hợp lại gọi là Thập Tam 
Thế. Như vậy ý nghĩa của Thập Tam Thế chỉ là mười ba hình 
thái vận động của tay chân, chớ bảo là mười ba thức (tư 


thức) là lầm lẫn vậy. 
Phân tích Thập Tam Thế thành biểu đồ như sau: 


Trương văn Nguyên 
Thái Cực Quyền Hỏi Đáp 
Khởi Nguyên Của Thái Cực quyền Như Thế Nào ? 


Về nguồn gốc phát sinh Thái Cực Quyền (TCQ), có nhiều 
thuyết khác nhau mà cho đến nay chưa có thuyết nào đưa 
ra được kết luận xác thực. Căn cứ vào một số thuyết cũ, đều 
cho rằng người sáng chế ra môn này là Trương Tam Phong, 
người ta chưa xác quyết được là đã có một Trương Tam 
Phong thực hay không ? Quê quán ở đâu ? Có biết vũ thuật 
không ? Phát minh ra TCQ như thế nào ? Trong các loại thư 
tịch cổ (sách, bản văn, hành chính, v.v...) cũng không có sự 
ghi chép thống nhất; có loại thư tịch mà nội dung vẫn là 
thần thoại, không thể tin cậy. 

Tiên sinh Đường Hào, một bậc tiền bối trong giới võ thuật, 
cũng nhận định : "Các thuyết cũ bảo TCQ được sáng chế bởi 
Trương Tam Phong vào thời kỳ suy vi của triều Bắc Tống (mà 
cũng có thuyết bảo là Trương Tam Phong thời Nguyên mạt 
Minh sơ). Nhận định nầy không đúng, tại vùng Trần Gia Câu 
không hề có truyền thuyết gì về một Trương Tam Phong nào 
cả. Căn cứ vào kết quả tìm tòi được ở Trần Gia Câu, người ta 
phát hiện TCQ ở đó có đại bộ phận động tác (gọi là thức tử) 
rút ra từ môn "Quyền Kinh" được tập đại thành bởi một 
tướng lãnh trứ danh nhà Thanh là Thích Kế Quang mà môn 
"quyền kinh" của Thích Kế Quang lại dựa vào 16 loại quyền 
pháp trong dân gian mà biến thành. Do đó mà có thể nói : 
TCQ bắt nguồn từ dân gian, trãi qua sự phát triển liên tục 


mà thành vậy”. 

"TCQ của vùng Trần Gia Câu bắt đầu xuất hiện vào đầu triều 
nhà Thanh. Hoàng đế Sùng Trinh của triều nhà Minh mạt 
niên từng khuyến khích văn nhân luyện võ, vào thời ấy có 
Trần Nguyên Bình là người văn võ kiêm toàn. Nghiên cứu 
quyển kinh Hoàng Đình của Đạo gia (quyển kinh này nói về 
thuật hô hấp) , và tham chiếu môn quyền kinh của Thích Kế 
Quang, cho đến đầu đời nhà Thanh, sáng tạo xong TCQ Trần 
Gia Câu. Thế rồi về sau TCQ của Trần Gia Câu được một 
người họ Dương học lại, đem đi truyền thụ tại vùng Hà Bắc 
và dựng nên TCQ Dương gia rất nổi tiếng." 


Trương văn Nguyên 
Thái Cực Quyền Hỏi Đáp 
Hiện Nay Có Bao Nhiêu Phái TCQ ? 
Mỗi Phái Có Đặc Điểm Nào ? 


Các hệ phái TCQ rất là phức tạp. Nếu lấy sự lớn nhỏ của 
chiêu-thức (dáng, hình thức di chân múa tay) mà phân biệt 
thì có thể chia làm ba phái chính. Nếu căn cứ vào nội dung 
quyền thức và nguồn gốc khác nhau thì có thể chia làm bảy 
nhà. 

A. Ba Hệ Phái 

1. Đại Giá Thức : 

Do Dương Trừng Phủ làm đại biểu. Loại quyền giá này được 
truyền thụ bởi cha ông là Dương Kiện Hầu, và đến ông thì có 
sửa đổi lại đôi chút. Quyền thức mở rộng, nhẹ nhàng, trầm 
trọng (trầm ổn), thường gọi là Dưong phái. 

2. Trung Giá Thức : 

Do Ngô Giám Tuyền làm đại biểu. Giá thức không lớn không 
nhỏ (không rộng, không hẹp) mà vừa vừa, nổi bật ở sự nhu 
hóa. Nguồn gốc của loại quyền giá này như sau: Cha của 
Ngô Giám Tuyền là Ngô Toàn Hựu, đầu tiên học đại giá thức 
với Dương Lộ Thiền, rồi lại học tiểu giá thức với Dương Ban 
Hầu (con của Dương Lộ Thiền), và truyền cả hai môn này lại 
cho con mình là Ngô Giám Tuyền. Giám Tuyền bèn dung hợp 
chiết trung , tự mình thành một phái, gọi là Ngô phái. 

3. Tiểu Giá Thức : 

Do Vũ Vũ Tương làm đại biểu. Họ Vũ vốn người huyện Vỉnh 


Niên, phủ Quảng Bình, Tỉnh Trực Lệ, đến Ôn Châu Hà Nam, 
theo học với Trần Thanh Bình. Học được bộ thứ hai của tân 
giá tử, rồi tự mình cải tiến. Quyền thức khéo léo, khít khao, 
kín đáo, thân pháp thì thấp. Tự dựng thành một phái, gọi là 
Vũ phái. 

B. Bảy Nhà Giá Thức : 

1. Trần Thị Lão Giá : (Quyền phổ nhà họ Trần) 

Truyền bởi Trần Trường Hưng thuộc Trần Gia Câu, Ôn Châu, 
Hà Nam. Quyền thức là đại giá thức của lão giá nhà họ Trần. 
2. Trần Thị Tân Giá : 

Truyền bởi Trần Hữu Bản của Trần Gia Câu, quyền thức thuộc 
bộ đầu trong tân giá của nhà họ Trần, cũng thuộc đại giá. 

3. Trần Thị Tiểu Giá : 

Truyền bởi Trần Thanh Bình ở làng Siêu Bảo (gần Trần Gia 
Câu), quyền thức thuộc bộ thứ hai trong tân giá của nhà họ 
Trần, thuộc tiểu giá. 

4. Dương Thị Đại Giá : 

Truyền bởi Dương Trừng Phủ (Hà Bắc). Ông nội của Dương 
Trừng Phủ là Dương Lộ Thiền, vào khoãng các năm Hàm 
Phong đời vua Văn Tông triều Thanh (tức là từ 1851 trở đi), 
đem TCQ đến Hà Bắc, sau đó cha con Dương Kiện Hầu, 
Dương Trừng Phủ cải tiến mà thành. 

5. Vũ Thị Tiểu Giá : 

Truyền bởi Vũ Vũ Tương, người huyện Vỉnh Niên, sau truyền 
cho Hác Vi Trinh và ông này đem truyền ở Bắc Kinh. 

6. Ngô Thị Trung Giá : 

Do cha con Ngô Toàn Hựu, Ngô Giám tuyền truyền bá, như 
đã nói trên. 


7. Tôn Thị Tiểu Giá : 

Truyền bởi Tôn Lộc Đường (Bắc Kinh) , họ Tôn học với Hác Vi 
Trinh rồi cải tiến, tự dựng thành một nhà. 

Những điều trình bày ở trên chỉ cứ vào các tài liệu đích thực 
và xác thực, và phân biệt một cách đại cương thành ba phái 
bảy nhà; còn nếu muốn phân biệt tường tận hơn thì vấn đề 
rất phức tạp, nhà nào cũng có ưu điểm riêng, người học tùy 
theo thể chất, tuổi tác và sở thích mà chọn lựa cho mình. 


Trương văn Nguyên 
Thái Cực Quyền Hỏi Đáp 
TCQ Có Đặc Điểm Chủ Yếu Nào ? 


TCQ là một loại vận động rất đặc thù, không những khác với 
các môn thể thao thường mà ngay cả đến những bộ bộ môn 
quyền thuật khác của Trung Hoa nó cũng có phong cách 
riêng biệt. Về vấn đề đặc điểm, sách này có đề cập từng 
điểm dưới một chuyên đề. Ở đây chỉ giới thiệu các đặc điểm 
chủ yếu : 

1. Động tác nhu hòa hoãn mạn : (Động tác mềm mại, buông 
lơi, thong thả) 

TCQ đòi hỏi người tập "Dụng ý bất dụng lực" , tuyệt không 
được gồng cứng các cơ, toàn thể các khớp xương phải lỏng 
(tung khai), bất kỳ động tác nào cũng phải mềm mại, buông 
lơi, thong thả, tốc độ không nhanh mà chậm chạp, như 
Quyền Luận có nói "Vận kình như trừu ty" (vận kình như kéo 
tơ), "Mại bộ như miêu hành” (bước chân như mèo đi), thời 
gian đi một bài quyền thường mất 15 đến 20 phút. 

2. Động tác nào cũng là hoạt động toàn thân : 

Ở mốt số bộ môn thể thao, thường phân chia vận động của 
tay, vận động của chân,v.v...Một số quyền thuật cũng thế, 
trước là đấm một quyền rồi đá một ngọn,v.v...Nhưng luyện 
tập TCQ thì khác, TCQ đòi hỏi sự chuyển động của toàn thân 
thể, hễ động một thì không chổ nào không động "Nhất động 
vô hữu bất động", hễ tĩnh một thì không nơi nào không tĩnh 
"Nhất tĩnh vô hữu bất tĩnh", "Thượng hạ tương tùy, nội 


ngoại tương hợp" . Nếu như luyện TCQ mà không luyện được 
toàn thân hoạt động, mà có bộ phận trong người đứng chết 
trân, thì đó là một đại khuyết điểm vậy. 

3. Mỗi động tác cần kết hợp hô hấp với vận động một cách 
tự nhiên : 

TCQ cũng còn khác với các loại vận động thường thấy ở 
điểm này nữa. Có người bảo rằng : Trong khi tập các loại vận 
động khác, có bao giờ ngưng hô hấp đâu ? Tại sao TCQ lại 
cho hô hấp là một đặc điểm của mình ? Lý do là như thế này 
: sự hô hấp trong TCQ là có quy luật, khi nào hít vào, khi nào 
thở ra, đều được thực hiện nghiêm túc, chớ không phải là hít 
thở một cách tự nhiên mà bình thường người ta thường 
không chú ý tới, mà cũng không phải là miễn cưỡng (gắng 
gượng) dồn nén hơi thở. Sự hô hấp phải làm sao đạt đến 
tình trạng "Thâm, trường, quân, tĩnh, khai thoát tự nhiên" 
(sâu, dài, đều, im, thoải mái tự nhiên). Còn đối với người mới 
học, chỉ cần hít thở bình thường tự nhiên là được rồi. 

4. Khi vận động cần phải "Tâm Tĩnh" : 

"Tâm tĩnh" tức là tâm thần an tĩnh, tỉnh thần nội liễm, không 
hoang loạn, không tâm viên ý mã, hồ tư loạn tưởng (không 
suy nghĩ lung tung viễn vong), cốt làm sao cho vỏ ngoài đại 
não êm dịu lại một cách từ từ, tuyệt đại bộ phận đi vào 
trạng thái bị khống chế tức là có nhiều dịp nghĩ ngơi. Ngoài 
ra lượng hô hấp tăng nhiều, huyết dịch tuần hoàn mau 
chóng, giúp cho đại não thu được nhiều dưỡng liệu và dưỡng 
khí, điều này có tác dụng rất tốt đối với việc nâng cao và 
tăng trưởng cơ năng, và mực độ làm khõe mạnh bộ phận 
cao cấp của hệ thống trung khu thần kinh. Năng lực hoạt 


động của hệ thống thần kinh được mạnh mẻ, thì có ảnh 
hưởng rất tốt đến việc điều tiết, sự phối hợp hoạt động của 
các hệ thống khí quan trong cơ thể. Do đó chúng ta có thể 
nói, sự yêu cầu "tâm tĩnh" của TCQ có cơ sở sinh lý học vững 
chải, và cũng là đặc điểm quan trọng nhất của TCQ. 


Trương văn Nguyên 
Thái Cực Quyền Hỏi Đáp 
TCQ giản hóa và 
TCQ nguyên hữu, giống và khác nhau ở những điểm nào ? 


TCQ giản hóa giống TCQ nguyên hữu ở các điểm sau : 

1. Về phương diện động tác tư thức, tức là có cùng cơ bản 
với TCQ nguyên hữu, vì TCQ giản hóa chủ yếu được rút từ 
giá tử của Dương Trừng Phủ. 

2. Về nguyên tắc của thể thế (như trầm kiên trụy trửu, hàm 
hung bạt bối); yêu cầu về tâm lý (như tỉnh thần nội liễm, tư 
tưởng tập trung); yếu điểm của động tác (như thượng hạ 
tương tùy, phân thanh hư thực). 

3. Về phương diện rèn luyện thân thể và nâng cao mức độ 
khõe khoắn, cũng có cùng hiệu quả. 

Các điểm khác nhau được liệt vào bảng như sau : 

TCQ giản hóa TCQ nguyên hữu 

Phương diện động tác Tự giản đến phồn, trước dễ sau khó 
Từ phồn đến giản, trước khó sau dễ 

Phương diện tư thức Lập lại ít Lập lại nhiều 

Toàn bộ quyền lộ Ngắn, cả thảy có 2 lần tới lui Dài, cả thảy 
có 5 lần tới lui 

Phương diện học tập Động tác của tư thức rõ ràng Gần đây 
mới xuất hiện một tài 

sự mô tả cũng rõ ràng, nên rất liệu tham duyệt chu đáo và 
hoàn 

tiện cho huấn luyện viên, người bị, thích hợp cho người có 


căn 
mới học hoặc tự học. bản võ thuật, hoặc người sành về 
TCQ giản hóa. 


Trương văn Nguyên 
Thái Cực Quyền Hỏi Đáp 
Có Người bảo rằng TCQ rất là khó học 
Đâu là những khó khăn chính ? Làm thế nào để khắc phục ? 


Vấn đề TCQ khó hay dễ học , mỗi người đều có quan điểm 
khác nhau . Một số người bảo rằng nó tương đối khó học ; 
nhất là trong giai đoạn mới bắt đầu , cái khó khăn nhiều khi 
khó diễn tả . Nhưng một số khác cho rằng , TCQ không khó 
khăn như vậy , tức là tuy có khó khăn nhưng vẫn có thể 
khắc phục được. 

Như đã nói trên , TCQ có phong cách và đặc điểm riêng , mà 
những đặc điểm này người ta ít khi gặp , hay thực hành 
trong sinh hoạt hàng ngày . Do đó khi họ làm những động 
tác của TCQ_, họ thấy không quen thuộc . Chúng ta có thể 
cho vài thí dụ để làm sáng tỏ điểm này như sau : 

1. Bình thường , khi ta tập những động tác thể dục thể thao 
, hơn phân nữa các động tác là vận động cục bộ, vận động 
theo đường thẳng. trong khi đó , mỗi động tác của TCQ là 
vận động toàn thân , vận động đường tròn ; cho nên người 
mới học , khi tập luyện , nếu chú ý tay trái thì lại quên mất 
tay phải , nếu chú ý hai tay thì lại quên mất hai chân . Chính 
vì phải chú ý đến toàn diện thân thể và lại thêm thực hiện 
động tác đường tròn nên mới sinh ra cảm tưởng khó khăn. 

2. Lúc bình thường, ta đứng trên hai chân , trọng lượng của 
toàn thân do hai chân chia nhau gánh chịu , nhưng khi đi 
quyền, hai chân phải phân thanh hư thực (hư thực phân 


minh) , thường là một chân đứng gập gối chịu đựng trọng 
lượng của toàn thân , còn chân kia biến thành hư bộ . Đây 
cũng không phải là thói quen của người mới tập TCQ. 

3. Bình thường chúng ta hít thở rất tự nhiên , không hề thấy 
khó khăn gì , nhưng trong khi luyện TCQ, hơi thở phải phối 
hợp đều đều với động tác. Điều này đối với người mới học 
cũng là khó. 

Thế nhưng, cần phải nói rõ là chẳng có gì lạ nếu người mới 
học gặp những khó khăn nêu trên trong thời gian luyện 
quyền , và về sau những khó khăn này sẽ từ từ biến mất. 
Làm thế nào giúp cho người mới học khắc phục khó khăn ? 
Về mặt này , huấn luyện viên nên tùy học viên mà ấn định 
giáo trình và phương pháp chỉ dạy , và trong khi dạy quyền 
không nên nói một cách cưởng điệu hóa và khoa trương 
những khó khăn, để tránh cho học viên tránh khỏi tâm 
trạng lo lắng . Đối với từng tư thức hoặc động tác , nên chia 
thành đoạn mà dạy , còn về việc kết hợp hô hấp với động 
tác , không nên đòi hỏi nhiều ở người học để làm tăng thêm 
lòng tin tưởng tập luyện của họ. 

Về phần người học TCQ_, phải dốc lòng mà học tập, phải 
cẩn thận ghi nhớ mỗi động tác , mỗi tư thức và tập đi tập lại 
nhiều lần . Chớ nên mong mỏi thành công nhanh chóng 
hoặc nữa chừng thấy khó mà bỏ bê (bán đồ nhi phế) . Cần 
nhớ là lúc mới học bao giờ cũng khó , nhưng sau giai đoạn 
nhập môn rồi , nắm được quy luật nguyên lý TCQ rồi , dần 
dần mới thể nghiệm được sự kỳ diệu của trạng thái viên 
hoạt khinh linh do môn quyền thuật này đem lại. 


Trương văn Nguyên 
Thái Cực Quyền Hỏi Đáp 
Chúng ta có thể tự học TCQ được không ? 
Và nếu được, thì tự học như thế nào ? 


Đối với vấn đề có thể tự học được hay không thể tự học TCQ 
thì quan điểm trong quá khứ và hiện nay khác nhau. 

Khi xưa , ai cũng công nhận rằng TCQ là môn học "khẩu thụ 
diện truyền" (thầy trực tiếp dạy và xem học trò tập) , chỉ có 
lối truyền thụ có sư có đồ thì mới thấy được cái ảo diệu của 
TCQ. Lúc trước các thư tịch (sách vở) về TCQ được xuất bản 
thật là ít ỏi , chỉ có một số trước tác của các nhà như Ngô 
Giám Tuyền , Hứa Vũ Sinh , Dương Trừng Phủ , Bành Quảng 
Nghĩa và Ngô Đồ Nam, nhưng các tác phẩm ấy sự giải thích 
vẫn còn thiếu sót , chỉ có ích lợi với tính cách tài liệu tham 
khảo cho người đã học tập trong các phái , chớ đối với người 
mới bắt đầu học thì thật là khó . Nhưng nay tình huống rất 
khác biệt , người học quyền tăng rất nhiều , sách báo về 
TCQ cũng tăng rất nhiều , do đó tạo nên nhiều điều kiện 
thuận lợi cho người tự học TCQ. 

Sau đây là những đề nghị cho người muốn tự học TCQ : 

1. Khi tự học , nên tập từ hai người trở lên là tốt nhất (không 
nên đông quá) để giúp nhau sửa chửa động tác tư thức . 

2. Sau mỗi kỳ tự học , nên mời (hay nhờ) người học theo lối 
sư truyền đến sửa những sai lệch của mình . 

3. Nên tham khảo nhiều sách báo hữu quan. 


4. Sau khi học xong TCQ giản hóa , nên tiếp tục học TCQ cổ 
truyền. 


Trương văn Nguyên 
Thái Cực Quyền Hỏi Đáp 
Nếu có thầy dạy nên học như thế nào ? 


Nếu học TCQ với quyền sư, dĩ nhiên là tốt hơn người tự học 
nhiều , nhưng đấy chỉ là một điều kiện cần thôi , còn như 
người học trò có học được hay không ? Lĩnh hội được quyền 
lý hay không ? Có luyện tốt hay không ? Là tùy mỗi nổ lực 
riêng của người học trò . tục ngữ có câu : "Sư truyền lĩnh 
tiến môn, tu hành tại cá nhân" (Thầy cho vốn làm ăn , còn 
ăn nên làm ra là do ở trò). Như vậy người học trò phải cố 
gắng như thế nào ? Xin thưa ít nhất cũng phải đạt được mấy 
điểm nhỏ cỏn con như sau : 

1. Phải nhẩn nại và tin tưởng . 

Như đã nói trước , học TCQ không phải là dễ như lấy đồ chơi 
trong túi , mà nhất là đối với những ai thân thể suy nhược , 
có bệnh tật hay hiếm khi vận động, thì lại càng khó hơn . 
Cho nên phải luôn luôn giử vững nghị lực , kiên định lòng tin 
, xây dựng tinh thần lạc quan tất thắng , để tùy lúc khắc 
phục khó khăn, tùy lúc mà cãi tiến phương pháp tập . Người 
mới học nên biết rằng đây là điểm cực kỳ quan trọng . 

2. Phải tập trung tinh thần nghe giảng . 

Mỗi lời nói , mỗi chân đi tay múa của thầy đều đáng chú ý . 
Lúc đầu học động tác, tất nhiên là xem thầy đi một hai ba 
lần . Phải cố gắng ghi nhớ cẩn thận lời giảng giải , hay khi 
thầy làm động tác mẫu, để sau đó bắt chước . Khi thầy sửa 
tư thức mình lúc đi quyền , cần nắm lấy trọng điểm và nhớ 


thật chắc . Mỗi người thường chỉ phạm một hai lổi lầm quan 
trọng mà thôi ; những lúc tự mình sửa chửa lổi , nên sửa 
những lổi nặng trước , sau đó mới sửa những lổi thứ yếu . 
Bất cứ động tác nào do thầy chỉ dạy , phải nắm ngay yếu 
quyết của động tác để về nhà tập lại , 

3. Phải biết mong mỏi mình tiến bộ , luyện tập được tốt hơn 


Muốn được vậy phải tập đi tập lại . Sau khi thông qua phần 
phức tạp , công phu càng thâm hậu , nâng cao chất lượng 
của sự vận động và tình trạng sức khõe . Trong thời kỳ sơ 
học , học trò có thể có căm giác đau eo mỏi gối , thì nên cố 
gắng lướt qua , đây là hiện tượng tất nhiên đối với người mới 
học ; chỉ có chuyên cần , khổ luyện , mới đi đến thành công . 
Mỗi động tác tư thức cần hiểu cho thấu đáo , phải biết thắc 
mắc xem động tác nào hãy còn sượng sùng khó chịu , để mà 
lưu tâm tìm kiếm giải đáp . Khi ôn tập , hai ba người cùng 
hội lại mà ôn thì tốt nhất , giúp nhau quan sát và phê bình 
cùng là sửa chửa tư thức cho được tốt đẹp hơn, đó gọi là 
"Thủ trường bổ đoản" (lấy dài bù ngắn), vì đó là lúc dễ phát 
hiện khuyết điểm nhất . 

4. Nên chịu khó suy nghĩ đặt vấn đề. 

Bất luận vấn đề thuộc mặt lý thuyết hay kỹ thuật , nên tùy 
lúc nêu ra với thầy để được giải đáp . Ngay cả đến những 
cảm giác không thơ thới về thân thể như đau nhức , buồn 
rầu ủ rũ , thở hổn hển ,v.v...đều nên nêu ra kịp thời để thầy 
giải quyết. 


Trương văn Nguyên 
Thái Cực Quyền Hỏi Đáp 
Người tập luyện TCQ 
có thể tập các môn võ thuật khác không ? 


Về vấn đề này , giới võ thuật từ trước tới nay vẫn còn tranh 
luận . Trong quá khứ có hai quan điểm bất đồng : 

Một quan điểm cho rằng không thể cùng lúc tập TCQ và 
Thiếu Lâm quyền , môn đấu vật , cùng các vận động như xà 
đơn, v.v...Lý do là : cách dụng lực và khí của hai môn này 
khác nhau hoàn toàn . TCQ chủ trương dụng ý bất dụng lực, 
lấy mềm mại làm chính. Trong khi đó quyền pháp Thiếu 
Lâm và các loại vận động của môn đô vật chẳng hạn, chủ 
trương dụng lực bất dụng ý , lấy cương ngạnh làm cốt cán . 
Nếu như học cùng một lúc thì không thể chăm sóc cả hai 
được , hơn nữa trong lúc mới học chưa hiểu rõ , chưa nắm 
được cách vận khí , cách chuyễn lực,v.v... mà lại gắng gượng 
luyện tập, thì dễ sinh ra hậu quả xấu , nhẹ thì mệt nhọc , 
phí công sức, phí thì giờ , nặng thì bị nội thương . 

Quan điểm này đúng không ? Thưa không, vì nó không căn 
cứ vào khoa học nào . Thật vậy , nếu tập quyền mà bị nội 
thương là vì tập sai đường lối (bất đắc pháp) , chứ nào phải 
vì tập cả hai. Ai cũng biết , nếu tập bất kỳ môn vận động 
nào mà tập không đúng phương pháp, thì đều nhận phải 
một kết quả tương phản . 

Một quan điểm khác cho rằng : Mọi người đều có thể cùng 
lúc tập hai , hay nhiều hơn , những môn quyền thuật hay 


các loại vận động khác mà có tính chất khác biệt nhau . 
Quan điểm này xác định là , chỉ cần tập luyện đúng cách 
(đắc pháp) là có thể tập song song hay nhiều môn khác 
nhau cùng một lúc . Có người nói rằng : "Chỉ yếu luyện, tựu 
năng trường" (cứ tập đi rồi sẽ giỏi ; chữ trường ở đây có 
nghĩa là công phu tiến triển) . Luyện Thiếu Lâm trường 
quyền sẽ phát triển được cương kình , luyện TCQ sẽ phát 
triển được nhu kình . Người đã luyện TCQ còn luyện tập 
Thiếu Lâm quyền sẽ dung hợp được cương nhu (cương nhu 
tương tế) , sẽ gồm nắm ưu điểm của các danh phái . Như ở 
môn đấu vật, tuy có các yếu quyết "súc, tiểu , miên , 
nhuyển, xảo" (co rút , nhỏ nhắn, ràng rịt, mềm mại , khéo 
léo) , có thể nói đều là cách dụng kình , nhưng thuợc loại 
cương kình ,ít có năng lực nhu hòa như nhu kình . Nếu như 
các đấu thủ đấu vật lại am hiểu TCQ., tức là biết nhu biết 
cương , mới giỏi "Đổng kình" (hiểu kình) và do đó mới dễ 
thắng hơn. 

Chúng tôi cho rằng quan niệm sau này hợp lẻ hơn . Vậy thì 
làm thế nào mà người tập TCQ có thể tập các môn vận động 
khác , hay ngược lại người đã tập các môn vận động khác 
nay tập TCQ thì hậu quả sẽ như thế nào ? Luyện tập như thế 
nào mới gọi là đúng cách ? 

Có thể nói như thế này : 

1. Những người mới học , trong cùng một thời gian nào đó , 
có thể tập hai loại vận động khác tính chất, Thí dụ : như 
buổi sáng (hoặc hôm nay) tập môn này , buổi chiều (hoặc 
ngày mai) lại tập môn khác .Nếu như tập nhiều môn hơn thì 
chỉ có thể ấn định một tuần lễ làm đơn vị thời gian , từng 


ngày từng ngày một , tập một cách có kế hoạch , để nâng 
cao toàn diện thể chất , thể lực và kỹ thuật vận động . Nếu 
tập như thế này được một thời gian nào đó mà công phu của 
các môn vận động đều có một căn bản nhất định thì cứ tiếp 
tục luyện tập , một cách đồng thời , mà không sao cả . 

2. Không nên vận động quá độ . Bất kỳ tập một môn vận 
động nào cũng không nên tập quá mức, vì tập quá mức thì 
sức lực tiêu hao quá nhiều dễ làm cho thân thể suy nhược 
nặng nề , như vậy chính làm tổn hại thân thể mình mà thôi . 


Trương văn Nguyên 
Thái Cực Quyền Hỏi Đáp 
Trong Khi Tập TCQ Nếu Muốn 


Luyện Thêm Công Phu Khác Thì Môn Công Phu Nào Là Thích 
Hợp Nhất ? 


Mỗi người ngoài việc tập TCQ ra , còn có thể tập thêm môn 
công phu khác . Trước nhu cầu này , có thể đại khái chia làm 
hai hạng người : Một là loại ham thích vũ thuật muốn hiễu 
biết nhiều , hai là hạng vì thân thể đau yếu nên muốn nhờ 
vũ thuật để tu dưỡng thân tâm, khu trừ bệnh tật , áp dụng 
thể dục trị liệu . Căn cứ vào sự yêu cầu của hai hạng người 
trên , có thể đề nghị hai đáp ứng như sau : 

Đối với những ai muốn trị liệu bệnh tật , tu dưỡng thân tâm, 
thì ngoài môn TCQ ra còn có thể tập thêm các môn khí công 
như tọa công , trạm công , ngọa công, bởi vì các môn công 
phu này có tính chất rất gần gủi với TCQ_, cùng với TCQ 
tương bổ tương thành cho việc tu dưỡng thân tâm, điều trị 
bệnh tật một cách tốt đẹp . 

Đối với những người ham chuộng vũ thuật , ngoài TCQ ra 
còn có thể tập các môn như Hình Ý quyền , Bát Quái quyền, 
Đại Thành quyền, vì tính chất của chúng giống TCQ về đại 
thể.. Các nguyên tắc về "vận kình", "dụng ý" ,v.v...về cơ 
bản cũng tương đồng với TCQ. Nếu như luyện thêm các 
công phu quyền Thiếu Lâm , không phải là không được ; 
trong võ lâm, có rất nhiều vũ thuật gia gồm kiêm công phu 


tuyệt học của hai ba danh môn chính phái là chuyện bình 
thường . 


Trương văn Nguyên 
Thái Cực Quyền Hỏi Đáp 
TCQ Luyện Tập Vào Giờ Nào 
Thì Tốt Nhất ? Luyện Bao Nhiêu lần Là Vừa ? 


Thời gian thích hợp nhất cho việc tập TCQ là lúc trời còn tờ 
mờ sáng và lúc hoàng hôn . Đối với người không ốm đau, 
mỗi ngày tập trên dưới một giờ là vừa . Trong một giờ đồng 
hồ này là gồm cả thời gian khởi động làm nóng người, tản 
bộ hoặc nghỉ ngơi và vận động hoàn chỉnh lúc kết thúc . 
Trong khoảng thời gian ấy , hoàn tất đi hai bài TCQ thì tốt . 
Tuy nhiên , nên căn cứ vào tình huống sức khõe cá nhân mà 
điều chỉnh cho thích đáng, thời gian và nội dung của buổi 
tập , chớ không nên quy định cứng ngắc . 

Đối với những người lao động vào ban ngày , thì buổi sớm 
mai là lúc luyện tập tốt nhất , thứ đến là hoàng hôn . Để 
đúng là rèn luyện thân thể thì buổi sáng , sau khi dậy , phải 
mất đến nữa giờ để đánh răng , rửa mặt, lau mình rồi mới 
tập , tập xong mới ăn sáng , Còn nếu tập vào lúc thì giờ rãnh 
rổi thì sau khi tập xong phải đợi đến nữa giờ sau mới ăn cơm 
tối . Nếu tập sau khi ăn tối thì phải cách ít nhất là một giờ . 
Tập quyền vào buổi sáng sớm có ưu điểm là : không khí 
trong lành , hoàn cảnh yên tĩnh, tỉnh thân cũng sung 
mãn,v.v...Tập quyền vào hoàng hôn cũng có ưu điểm của nó 
: không khí cũng tương đối trong lành , hoàn cảnh cũng có 
phần yên tĩnh . Những người phải làm việc cả ngày , nhờ 
luyện tập TCQ mà sự mệt nhọc của não lực được giảm thiểu 


và hơn nữa sự khôi phục của não lực rất mau lẹ , đó chính là 
một phương pháp nghỉ ngơi rất tích cực .. Người xưa sở dĩ 
kén chọn giờ giấc luyện tập là lúc canh hai và canh năm, 
gọi là "Nhị ngũ canh công phu", tức là trước bình minh và 
sau hoàng hôn . Những người bị suy nhược thần kinh , hay 
mất ngủ, thì một mặt tuy có làm thân thể vốn đã yếu bị 
mệt nhọc thêm , nhưng mặt khác sự vận động này làm cho 
đại não trở nên an tĩnh , và lúc lên giường là an nhiên nhập 
thụy (đi vào giấc ngủ một cách thãnh thơi) .. Thế nhưng 
không nên vận động quá nhiều để tránh hậu quả tương 
phản có ảnh hưởng xấu tới giấc ngủ . 

Tập quyền lúc bình minh hay hoàng hôn cũng có khuyết 
điểm là thiếu ánh mặt trời , không hấp thụ được tác dụng 
ích lợi của ánh nắng . 

Nếu không thể thực hiện được việc luyện tập vào những thời 
gian nói trên , thì mỗi cá nhân tùy theo giờ giấc thuận tiện 
của mình mà lập nên thời khóa biểu tập luyện . 

Thời gian vận động nhiều hay ít trong mỗi ngày , nên căn cứ 
vào thể lực và thời gian có thể bỏ ra mà quyết định , thông 
thường mỗi ngày một tiếng là trung bình . Thời gian ngắn 
quá thì hiệu quả không nhiều , mà thời gian dài quá thì hao 
tổn sức lực . Nếu không có khoảng thời gian trọn vẹn thì 
"Hóa chính vi linh" (chia trọn thành lẻ) , chia việc tập luyện 
ra làm mấy lần . 

Kiên trì luyện tập , bền bỉ không gián đoạn là sự bảo đảm 
quan trọng cho việc nâng cao chất lượng , vận động để rèn 
luyện thân thể vậy . 


Trương văn Nguyên 
Thái Cực Quyền Hỏi Đáp 
Khi Tập TCQ Vấn Đề 
Giầy Dép Quần Áo Phải Như Thế Nào ? 


Trong khi tập TCQ_, vấn đề quần áo giầy dép chỉ cốt ở chổ 
sao cho sự hoạt động được tiện lợi . Mặc quần áo thể thao 
tốt hơn là mặc quấn áo thường nhật . Mặc quần áo kiểu 
Trung Hoa tốt hơn là mặc quần áo kiểu Âu Mỹ. Đi giầy thì 
cốt ở chổ chân được nhẹ nhàng thoải mái , như giầy lực sĩ, 
giầy đá bóng, giầy bố đều được cả . Không nên đi giầy da, 
nhất là giầy da đế cứng . 

Vào mùa Đông , nếu không chịu được lạnh , có thể đội mũ 
đeo găng tay mà không có chỉ trở ngại cho việc tập luyện cả 


Sau khi vận động , người toát mồ hôi , đây là hiện tượng 
thông thường . Điều cần nhớ là không nên cởi mũ cởi áo mà 
đón gió , để tránh bị trúng gió . Về nhà nên thay quần áo ấm 
, lau ráo mồ hôi , và nếu tốt hơn nữa thì đi tắm một lần . 


Trương văn Nguyên 
Thái Cực Quyền Hỏi Đáp 
Sân Tập Phải Như Thế Nào Mới Thích Hợp ? 


Khung cảnh tập cần có : 

a. Đầy đủ ánh nắng . 

b. Không khí trong lành .. 

c. Mặt đất bằng phẳng rộng rải . 

d. Không gian yên tĩnh . 

Lý do là : 

Vận động dưới ánh nắng rất có ích . Tia tử ngoại của ánh 
nắng có tác dụng sát hại vi khuẩn , da dẻ được nắng chiếu 
thì các tế bào dưới da sinh ra sinh tố D, là loại sinh tố có tác 
dụng làm cứng cát xương cốt , răng . Nhưng nếu tập dưới 
ánh nắng gắt thì trong cơ thể sinh ra phó tác dụng , cho nên 
tập TCQ lúc nắng xiên là tốt nhất . Vào mùa Hè , những ai 
yếu đuối lại càng nên tránh tập luyện dưới ánh nắng chiếu 
thẳng , mà nên chọn nơi có bóng râm mát mà tập . 

Không khí càng trong lành càng tốt, vì khi tập luyện phải hô 
hấp , hơn nữa số lượng hô hấp lại càng gia tăng (gấp 3 đến 
5 lần bình thường) . Không khí càng trong lành lượng dưỡng 
khí tốt càng nhiều và tạp chất ít đi , do đó không những đạt 
được mục đích "hô hấp dưỡng thần" mà còn tăng cường sức 
hoạt động của phổi . Ngược lại , nếu không khí ô trọc , tức là 
chứa nhiều thán khí (CO2), khói , bụi , vi khuẩn,v.v... Thì khi 
ta hít vào quả là có hại không ít. Vả lại nếu không khí quá 
bẩn thì tốt nhất là không nên vận động mà cũng chẳng nên 


ở đó làm gì . 

Mặt đất bằng phẳng của sân tập và rộng rải cũng rất cần 
thiết (điều kiện bằng phẳng quan trọng hơn điều kiện rộng 
rải) , bởi vì khi đi quyền , hai chân phải phân hư thực . Chân 
đạp thức cần có mặt bằng phẳng thì mới đứng vững được . 
Nếu sân tập không được bằng phẳng thì cũng luyện tập 
được , nhưng dĩ nhiên là có đôi chút ảnh hưởng . Còn sự yêu 
cầu sân tập rộng rải cũng không gắt gao lắm . Thông thường 
một người tập cân khoãng sân rộng cở 1 trượng, dài 2 
trượng là đủ , hẹp hơn cũng không sao . 

Đối với việc luyện TCQ , khung cảnh u tĩnh rất là cần thiết , 
bởi vì luyện quyền không phải chỉ là vận động thân thể mà 
còn là tu dưỡng tỉnh thần . Khi luyện quyền , cần phải "Tâm 
tĩnh" tức là "Tâm thần an tĩnh", tư tưởng tập trung , tránh 
được sự chi phối , ảnh hưởng không có lợi của sự ồn ào náo 
nhiệt .. Đối với người mới học , điều kiện này cũng rất là 
trọng yếu , bởi vì người mới học lại càng dễ bị lôi cuốn bởi 
các yếu tố kích thích bên ngoài , như xe cộ qua lại , âm 
thanh tạp loạn , khiến cho tai mắt bị sao lảng , tâm thần 
động đẳng , không đi vào trạng thái "Nhập tĩnh" được . Tuy 
nhìn bề ngoài tay chân múa may thật đầy , nhưng chẳng 
qua chỉ có hình thức , cái võ bề ngoài mà thôi , chứ trên thực 
tế cái múa may đó chẳng phải là TCQ một tí nào cả . 

Tóm lại , trong bốn điều kiện trên thì hai điều kiện về không 
khí trong lành và khung cảng u tĩnh là quan trọng hơn cả . 
Rất nhiều người thích ra công viên hoặc sân vận động 
khoảng khoát vào sáng sớm để tập luyện , chính cũng vì 
muốn có được những điều kiện nêu trên 


Trương văn Nguyên 
Thái Cực Quyền Hỏi Đáp 
Trước Khi Đi Quyền , Cần Có Những 
Vận Động Chuẩn Bị Nào ? 


Nội dung của sự vận động chuẩn bị gồm có hai mặt như sau 


1. Chuẩn Bị về mặt sinh lý : 

Tức là chuẩn bị về thân thể . Về phương diện này , ý nghĩa 
của vận động chuẩn bị là làm cho một thân thể đang ở trạng 
thái tương đối tĩnh , chỉ thông qua một hình thức hoạt động 
nhất định nào đó , tiến dần tới vận động chính thức . Mục 
đích là làm cho cơ , nhục , cân, kiên (thịt, gân, sụn) được 
buông lỏng (tung thỉ) , các quan tiết buông lỏng (tung khai), 
phởi nở nang (thư triển) , huyết mạch thông suông . Nói cụ 
thể, thì trước tiên là tản bộ , tiếp theo là hoạt động tứ chỉ và 
thân, như uy yêu uy thối (vận động tròn cho eo và chân), đi 
miêu bộ , làm thêm hô hấp , làm một chút tán thủ (như vân 
thủ , Lãm tước vĩ) . Vì tính chất hòa hoãn của dộng tác TCQ 
nên yêu cầu về vận động chuẩn bị tương đối không gắt lắm, 
thông thường tập chừng 15 phút là vừa . 

2. Chuẩn bị về mặt tâm lý : 

Tức là chuẩn bị về mặt tinh thần . Sự chuẩn bị này có ý 
nghĩa quan trọng hơn . Như đã nói trên , luyện TCQ đòi hỏi 
tâm tĩnh , tư tưỡng tập trung thì hiệu quả mới cao . Để đạt 
được mục đích này, thì ngay tại khai thức , ta đã tỉnh tâm 
lại, gạt bỏ mọi tạp niệm mà hết sức chú ý vào việc lườm mà 


không phải lườm, hít thở đều đặn nhẹ nhàng , dùng ý giữ 
đan điền (ý thủ đan điền) , cho đến khi thực sự thấy tỉnh 
thần nội liễm , tâm bình , khí hòa , rồi mới đi quyền . 

Dĩ nhiên , trừ sự chuẫn bị này , vẫn còn có một vài chuẫn bị 
khác , như xem quần áo giày dép có tiện không ; có nên 
thay không ; mặt đất có phẳng không ; nếu có gạch vụn 
mãng sành thì nên quét nhặt đi .. Thắt lưng cho vừa bụng, 
lõng quá cố nhiên không tiện , chặc quá làm trở ngại sự 
tuần hoàn của huyết dịch .. Cho nên khạc nhổ cho sạch 
miệng mũi . Như vậy , ngoài không còn vướng vít khó chịu , 
trong không gì chướng ngại , trong ngoài chuẩn bị xong mới 
bắt đầu luyện quyền . 


Trương văn Nguyên 
Thái Cực Quyền Hỏi Đáp 
Người Mới Tập TCQ, 


Thường Thấy Hai Chân Đau Mỗi Là Vì Sao ? Làm Thế Nào 
Khắc Phục ? 


Người mới tập TCQ thường bị mỗi hai chân là hiện tượng 
bình thường ; ở những người thể chất suy nhược hoặc chưa 
từng luyện tập quyền thuật thì hiện tượng này rất rõ rệt . 
Đây là hiện tượng tất nhiên phát sinh rất thường , không có 
gì đáng ngại . Nguyên cớ phát sinh sự đau mỗi có thể kể ra 
là : 

1. Bởi lẽ một trong các đặc điểm của TCQ là hạ chi phân hư 
thực, trọng lượng của thân thể thường do một chân gánh 
chịu . Sự gánh chịu này không phải chỉ do một mình xương 
cốt mà còn do ở chân loạn khúc (gập cong) , độ căng thẳng 
của bắp thịt khi co rút tăng lên cao ; sự biến đổi từ thức này 
sang thức kia rất chậm rãi tức là thời gian kéo dài , sự chịu 
đựng của bắp thịt gia tăng khiến cho có cảm giác đau mỗi . 
Trên mặt sinh lý học mà nói , sự vận động của chân như vậy 
rất dễ làm tăng gia phế lao tố (như cơ toan, lân toan) . Sự 
mệt mỗi này đòi hỏi một thời gian nhất định nào đó mới khôi 
phục được . 

2. Sự vận động của TCQ, không giống như hoạt động hàng 
ngày , như sự mại bộ (đi bước chân) cùng với sự đi đứng 
bình thường không giống nhau ; vận động khác lúc bình 
thường đối với người mới học lại càng khác với thói quen cho 


nên khi vận động mau thấy mỗi mệt . 

3. Dụng kình trong TCQ khác với sự dùng sức thông thường 
(xem câu số 36), đặc điểm của TCQ vốn dĩ như thế không 
khác được . Người mới học muốn đem cái lực bắp thịt của 
mình biến thành cái lực theo quan điểm của TCQ (ngôn ngữ 
thường nói là "hoán kính"-đổi kình) không phải là dễ , mà 
phải trãi qua một thời gian luyện tập chuyên cần đúng đắn 
(ít lắm cũng dăm ba tháng , nhiều thì một hai năm), vào lúc 
đổi kình , đặc biệt là lúc đổi kình đầu tiên , hai chân thường 
có cảm giác đau mỗi . 

Để giãm bớt phần nào sự đau mỗi , nên chú ý vài điểm sau 
đây : 

1- Lúc chưa chính thức luyện quyền cần phải làm các động 
tác chuẩn bị. . 

2- Lượng vận động tùy điều kiện thể chất mỗi người . Lượng 
vận động và thời gian cần tăng dần , chớ đừng tham nhiều, 
hiếu thắng , tránh sự vận động quá độ gây mệt mỗi thái quá 


3- Chớ xem nhẹ sự vận động chĩnh lý sau khi đi quyền , như 
tân bộ chậm chậm,...(xem câu 45). 

4- Sau khi luyện , nên dùng nước nóng rửa chân (hoặc tắm), 
vì nước nóng làm máu huyết lưu thông, gân thịt thư triển , 
giúp cơ thể mau khôi phục . 

5- Làm ma xát , mỗi lần tập xong tự mình ma xát thân thể 
nhè nhẹ , chân thì nên chà xát nhiều lần hơn, có thể giúp 
giãm thiểu sự mệt mỗi . 

Các biện pháp vừa nêu chỉ có tính cách hổ trợ , có thể làm 
bớt mệt mỗi một cách tương đối , không làm cho sự mệt mỗi 


di hại chớ không thể nào giải quyết tận căn bản của sự đau 
mỗi được . Cần biết rằng đau mỗi không phải là hiện tượng 
bệnh lý , mà là hiện tượng sinh lý . Khi luyện đến một trình 
độ nhất định , hiện tượng này tự nhiên biến mất. 


Trương văn Nguyên 
Thái Cực Quyền Hỏi Đáp 
Luyện Giá Tử Là Gì ? 
Tại Sao Động Tác Tư Thức Của TCQ Đòi Hỏi Phải Chính Xác ? 


Gọi là luyện giá tử khi ta đi liên tiếp từ thức này sang thức 
kia theo một thứ tự nhất định của bài quyền . Luyện giá tử 
còn gọi là bàn giá tử . Giá tử tức là giá thức hay tư thức . 

Tập các động tác tư thức phải chính xác bởi vì mỗi động tác 
của TCQ là sự vận động của toàn thân, tức là mọi phần cơ 
thể đều hoạt động , phát triển nhịp nhàng . Thường người 
mới học khó làm đúng ; không chiếu cố một hay hai bộ phận 
nào đó trong cơ thể. 

Nên nhớ rằng bất kỳ động tác nào của TCQ cũng là động tác 
đồng thời của toàn thân , không được có một bộ phận cơ thể 
nào bị ngưng trệ . Hơn nữa tư thức bài quyền còn phải đi 
cho đẹp . Động tác của tay đi theo đường tròn hoặc đường 
cung . Điều này người mới học cũng thấy khó làm . Như vậy 
, làm các động tác tư thức phải chính xác thì mới có ích lợi 
cho thân thể và thể hiện được vẽ mỹ quan và sự mực thước 
của TCQ. 

Đễ thực hiện mỗi động tác tư thức một cách tận thiện tận 
mỹ , người học quyền phải chú ý tới hai vấn đề sau đây : 

1. Tiến độ luyện tập không được nhanh . 

Người mới học thường bị tính hiếu kỳ xúi dục , chỉ cố ý ham 
học cái mới mà không ôn luyện cái cũ và thường biện minh 
là " Học hết bài quyền trước rồi sẽ sữa tư thức sau" mà kỳ 


thực học xong bài quyền rồi , sự lầm lẫn về nội dung lẫn 
hình thức của tư thức đã trở nên định hình (tật) , bây giờ sữa 
chữa lại mới thật là khó . 

Ngược lại , nếu học chậm , học hết một thức rồi đến thức 
khác , làm sao cho đến mức mà cổ nhân nói "Chiêu chiêu 
đắc pháp , thức thức chính xác" thì cơ sở quyền thuật mới 
vững chắc , công phu tự nhiên sẽ thành thục . 

2. Học xong một bài quyền cần phải luyện tập thường xuyên 
và dốc lòng nghiên cứu , tự mình thể nghiệm yếu lý của mỗi 
động tác , thì mới diễn quyền ngày một chính xác , không 
những nâng cao chất lượng vận động mà còn nuôi dưỡng 
được tập quán ứng biến nhậm lẹ . Nếu kém sức khõe, tiến 
độ tập chậm, thì chhớ nên lấy làm tự ty . Cổ nhân có câu 
"Cong phu bất khuy nhân" (công phu không phụ lòng người) 
, ngụ ý rằng gắng được một phần sức nào thì được bấy 
nhiêu phần hiệu quả. Chỉ cần có hằng tâm , không lười 
biếng , thì nhất địng sẽ thành công . 


Trương văn Nguyên 
Thái Cực Quyền Hỏi Đáp 
Quyền Lộ Của TCQ Có Bố Trí Ra Sao ? 


Mỗi nhà có quyền lộ khác nhau . Xét các quyền lộ trước đây 
truyền thụ bởi Dương Trừng Phủ , Vương Kiều Vũ , Hứa Vũ 
Sinh thì có chổ bất đồng . Hiện nay có hơn mười cách bố trí 
quyền lộ không giống nhau .Quyền lộ TCQ bây giờ căn cứ 
vào quyền lộ được lưu truyền rất rộng rãi của Dương Trừng 
Phũ , được ghi thành biểu đồ dưới đây , có thể có đôi chút dị 
biệt so với quyền lộ nguyên thủy . 

Thứ Tự tư thức trong quyền lộ . 

Tên Hán Việt Tên nôm 

. Thái Cực khai Thức Thức bắt đầu 

. Lãm Tước Vĩ Vuốt đuôi công 

. Đơn Tiên Một cây noi 

. Đề Thủ Thượng Thức Cất tay lên 

. Bạch Hạc Lưỡng Xí Hạc trắng xòe cánh 

. Lâu Tất Áo Bộ Vuốt gối đánh tay 

. Thũ Huy Tì Bà Tay gãy đàn tì bà 

. Lâ Tất Ảo Bộ Vuốt gối đánh tay 

. Thủ huy tì bà Tay gãy đàn tì bà 

10. Ban Lan Trùy Ém gạt đấm 

11. Như Phong Tự Bế Như ngăn như đóng 

12. Thập Tự Thủ Tay chữ thập 

13. Bảo Hổ Quy Sơn Ôm cọp về núi 

14. Lãm Tước Vĩ Vuốt đuôi công 


(© Œœ ~¬I GŒ ƠI +> UV) 9Ó PB 


15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
A4. 
25: 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
20; 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 


Đơn Tiên Một cây roi 


Trửu Đề Khán Trùy Xem đấm dưới cùi chỏ 


Đảo Niện Hầu Lui đuổi khỉ 
Tả Phi Thức Bay nghiêng 
Đề Thủ Thượng Thức Cất tay lên 


Bạch Hạc Lưỡng Xí Hạc trắng xòe cánh 


Lâu Tất Ảo Bộ Vuốt gối đánh tay 
Hải Để Châm Mò kim đáy bể 
Phiến Thông Bối Quạt lưng 

Phiệt Thân Trùy Ném vồ 

Ban Lan Trùy Ém gạt đấm 

Lãm Tước Vĩ Vuốt đuôi công 

Đơn Tiên Một cây roi 

Đơn Tiên Một cây roi 

Vân Thủ Tay như mây cuốn 

Đơn Tiên Một cây roi 

Cao Thám Mã Vổ đầu ngựa 

Phân Cước Đá bằng mũi bàn chân 
Đắng Cước Đá bằng gót chân 
Lâu Tất Ảo Bộ Vuốt gối đánh tay 
Tài Trùy Đấm xuống như gieo hạt 
Phiệt Thân Trùy Ném vồ 

Ban Lan Trùy Ém gạt đấm 

Đắng Cước Đá bằng gót chân 

Đả Hổ Thức Đánh cọp 

Đắng Cước Đá bằng gót chân 


Song Phong Quán Nhĩ Hai luồng gió thổi vào tai 


Đắng Cước Đá bằng gót chân 


43. 
A4. 
45. 
46. 
A7. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
5; 
54. 
55. 
56. 
57, 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
G7. 
68. 
69. 
70. 
71. 


Ban Lan Trùy Ém gạt đấm 

Như Phong Tự Bế Như ngăn như đóng 
Thập Tự Thủ Tay chữ thập 

Bảo Hổ Quy Sơn Ôm cọp về núi 

Lãm Tước Vĩ Vuốt đuôi công 

Đơn Tiên Một cây noi 

Ngọc Nữ Xuyên Thoa Thiếu nữ đưa thoa cửi 
Tả Phi Thức Bay nghiêng 

Lãm Tước Vĩ Vuốt đuôi công 

Đơn Tiên Một cây noi 

Vân Thủ Tay như mây cuốn 

Đơn Tiên Một cây noi 

Hạ Thế Ngồi xuống về đàng sau 

Kim Kê Độc Lập Gà vàng đứng một chân 
Đảo Niện Hầu Lui đuổi khỉ 

Tả Phi Thức Bay nghiêng 

Đề Thủ Thượng Thức Cất tay lên 

Bạch Hạc Lưỡng Xí Hạc trắng xòe cánh 
Lâu Tất Ảo Bộ Vuốt gối đánh tay 

Hải Để Châm Mò kim đáy bể 

Phiến Thông Bối Quạt lưng 

Bạch Xà Thổ Tín Rắn trắng thè lưỡi 
Ban Lan Trùy Ém gạt đấm 

Lãm Tước Vĩ Vuốt đuôi công 

Đơn Tiên Một cây noi 

Vân Thủ Tay như mây cuốn 

Đơn Tiên Một cây noi 


Cao Thám Mã Đái Xuyên Chưởng Vổ đầu ngựa và xoè 


tay ngữa 


r2. 
73. 
74. 
75. 
76. 
T1. 
78. 
79. 
30. 
61. 
82. 
83. 
84. 


Thập Tự Bãi Liên Tay thập tự và đá như gió tạt lá sen 
Lâu Tất Ảo Bộ Vuốt gối đánh tay 

Chỉ Đáng Trùy Đấm bụng dưới 

Lãm Tước Vĩ Vuốt đuôi công 

Đơn Tiên Một cây roi 

Hạ Thức Ngồi xuống về đàng sau 

Thất Tinh Bãy vì sao 

Khóa Hổ Cưỡi cọp 

Song Bãi Liên Gió tạt mạnh lá sen 
Loan Cung Xạ Hổ Giương cung bắn cọp 
Ban Lan Trùy Ém gạt đấm 

Như Phong Tự Bế Như ngăn như đóng 
Hợp Thái Cực Thức chấm dứt 


Trương văn Nguyên 
Thái Cực Quyền Hỏi Đáp 
Vì Sao Cần Phải Kết Hợp Hô Hấp 
Với Động Tác ? Ý Nghĩa Chủ Yếu Của Nó Là Gì ? 


Sự hô hấp có tính quy luật trong khi vận động là một đặc 
điểm chủ yếu của TCQ. Để làm sáng tỏ ý nghĩa này , trước 
hết cần nói rõ (a) Cái ảnh hưởng của sự hô hấp đối với sức 
khõe , và (b) Sự quan trọng của hô hấp trong vận động TCQ 


(a) Hô hấp là hai phương diện hít thu dưỡng khí và thở ra 
thán khí của cơ thễ . Dưỡng khí được hít vào càng nhiều, ích 
lợi cho cơ thể càng tăng . Do đó, trong khi vận động, sự gia 
tăng dung lượng khí trao đổi do sự hô hấp chính là một vấn 
đề then chốt . trong lúc chúng ta ở trạng thái tương đối an 
tĩnh, thì mỗi phút số lần hô hấp ước chừng 16 đến 18 lần . 
Nhờ hô hấp mà dung lượng khí trao đổi ước chừng 350 Cm3 
. Dung lượng trao đổi này trong trạng thái an tĩnh tương đối 
không phải luôn luôn đũ dùng. Bởi vì trong lúc chúng ta lao 
động thể xác hoặc vận động thân thể , không phải chúng ta 
chỉ cần hấp thụ nhiều dưỡng khí , mà cả đến sự Oxy-hóa và 
sự phân giãi của oxygen cũng tăng gia rất nhiều , dung 
lượng khí trao đổi trong cả hai buồng phổi có thể tăng lên 
đến 1200 Cm3. Do đó , sự vận động thể dục và sự lao động 
thân xác trong tương quan với việc nâng cao lượng trao đổi 
khí của phổi , nghĩa là làm thể chất mạnh khõe , có một tác 
dụng cực kỳ trọng yếu . 


(b) Sự luyện tập TCQ đòi hỏi phải kết hợp sự hô hấp với động 
tác. Sự đòi hỏi này thật là thỏa đáng . Vì sao ? Bởi vì TCQ 
nắm được cái chìa khóa quan trọng mở được cánh cửa đi 
vào sức mạnh của thể chất . Nội dung của chìa khóa ấy ít 
nhất gồm có ba ý nghĩa sau : 

1. Rèn luyện cơ hô hấp, gia tăng hoạt lượng của phổi (phế 
hoạt lượng) : 

Cơ hô hấp bao gồm luôn các bắp thịt của các bộ phận mạng 
ngực (hoành cách mô) và cơ giữa hai sườn . Mạngngực co 
rút lại khiến cho xoang ngực nở lớn ra , cơ ở giữa hai sườn 
(tầng ngoài) co rút lại làm cho xoang ngực nở to ra. Như 
vậy , xoang ngực nở lớn làm cho phổi nở nang , dung lượng 
khi trao đổi tự nhiên tăng gia . Phế hoạt lượng là cái gì ? Khi 
ta hít vào một hơi một cách đây đủ, rồi lại thở hết hơi ấy ra 
, thì cái dung lượng khí mà phổi đã dung nạp ấy gọi là phế 
hoạt lượng . Phế hoạt lương có thể tăng gia nhờ sự luyện tập 
. Về mặt biểu khán , động tác TCQ trông thì chậm chạp , 
nhưng lượng vận động lại không ít, do đó cũng làm tăng gia 
lượng khí trao đổi khi hô hấp .Nhưng điều đáng nói là cái ưu 
điểm nổi bật hẳn của TCQ, là ở chổ thay đổi một cách có ý 
thức số lần hô hấp và mở rộng phế hoạt lương , làm cho sự 
hô hấp và động tác phối hợp lại .. Hơn nữa , phải hô hấp cho 
đúng phép " sâu, dài , đều , im " (Thâm, trường , quân, 
tĩnh) . Cứ luyện tập bền bĩ như vậy , thì tự nhiên phát triển 
được cơ hô hấp, tăng gia được phế hoạt lượng . Sự phát 
triển và tăng gia này có một tác dụng rất tốt đẹp đối với sự 
cải tiến cơ năng và tình trạng lành mạnh của khí quan hô 
hấp . 


2. Đạt đến mục đích "Hấp khí dưỡng thần" : 

" Thần " chính là hệ thống thần kinh , đúng hơn nữa là bộ 
phận cao cấp của hệ thần kinh tức là não . Khi vận động, do 
sự tăng cường tác dụng tân trần đại tạ, mà nhu cầu về 
dưỡng khí tương đối nhiều . Luyện tập TCQ đòi hỏi nâng cao 
dung lượng khí trao đổi của phổi một cách có ý thức . Trên 
thực tế, lượng dưỡng khí thu vào này lớn hơn mức đòi hỏi 
cần thiết của thân thể, do đó các bộ phận trong thân thể, 
và nhất là não , hấp thụ dưỡng khí một cách sung túc , làm 
cho thân khí thanh sẵng (tinh thần, ý chí trong lành và 
khoan khoái) . Như vậy , chính là đạt đến mục đích "Hấp khí 
dưỡng thần". 

Mặt khác khi luyện tập TCQ còn phải thực hiện được yêu cầu 
"Động trung cầu tĩnh", "Tĩnh" là làm cho các bộ phận của 
thân thể, nhất là não bộ , trở nên êm đềm , yên ấm, làm 
cho tốc độ chuyển hóa không quá nhanh , lượng tiêu hao 
cũng có thể giảm thiểu . Đồng thời , do ảnh hưởng của 
phương thức hô hấp đặc thù trong sự vận động TCQ, tốc độ 
tuần hoàn của máu tăng nhanh, làm cho các bộ phận của 
thân thể, nhất là não , hấp thụ dưỡng liệu và oxygen nhiều 
hơn , và mặt khác chất dinh dưỡng và oxygen trong cơ thể 
bị tiêu hao ít hơn, điều này rõ rệt là cải tiến trạng huống 
của thể chất . Đồng thời trong lúc vận động, đại bộ phận 
của lớp võ ngoài của đại não (đại não bì tằng) bị đặt trong 
trạng thái ức chế , do đó đại não có cơ hội nghĩ ngơi rất bổ 
ích , đây là bước đưa đến "Dưỡng thần". Cái kết quả dưỡng 
thần đạt được từ phương thức này , so với phương cách nghĩ 
ngơi thông thường khác, là cao hơn nhiều, bởi vì kết quả ấy 


là kết quả thu lượm do ở sự phát triển cái tác dụng tích cực 
của sự vận động . Phàm những bệnh tật nào liên quan đến 
hệ thần kinh , sẽ chuyễn biến tốt đẹp một cách từ từ , như 
các bệnh suy nhược thần kinh , mất ngũ, di tỉnh , huyết áp 
cao, ...., sẽ dần dần biến mất nhờ luyện tập TCQ . 

3. Tiêu trừ sự ứ huyết trong cơ thể, xúc tiến (làm nhanh 
hơn) sự tuần hoàn của máu : 

"Thực hiện sự hô hấpvà sự vận động một cách tương ứng 
cũng có thể gia tăng sự hồi lưu của tĩnh mạch , thí dụ như 
lúc hít vào , dung tích của lồng ngực lớn ra ,áp suất nội bộ 
tăng cao , kết quả là áp lực trên tĩnh mạch ở soang trên dưới 
giảm bớt, sự hồi lưu của tĩnh mạch nhanh hơn . Trong quá 
trình luyện tập TCQ_, điểm này biểu hiện rất là rõ rệt . Khi 
tập TCQ., toàn thân buông lõng không căng thẳng , hơn nữa 
lại kết hợp một cách có ý thức hô hấp với vận động, như thế 
mới có thể làm cho hô hấp thuận với tự nhiên . Hiệu quả của 
sự hô hấp sẽ tăng gia , nói khác đi , chính là sự tuần hoàn 
của máu và chất bạch huyết tăng nhanh hơn một cách tốt 
đẹp." 

"Ngoài ra trong TCQ,, sự hô hấp đòi hỏi phải sâu , phải "Khí 
trầm đan điền" nữa , đây chính là một loại hô hấp bằng 
hoành cách mô . Phương thức hô hấp này , trên bình diện y 
liệu và dưỡng sinh, có tác dụng rất hữu ích . Sự co rút và 
dẫn nở của các cơ hoành cách và các cơ bụng làm cho áp 
lực trên bụng không ngừng thay đổi . Lúc phúc-áp tăng cao, 
tĩnh mạch trong xoang bụng chịu tác dụng của áp lực sẽ 
đem máu về tâm-phòng (tâm thất) phải , ngược lại lúc phúc 
áp giảm thiểu , máu lại đi về xoang bụng . Như vậy là cải 


thiện trạng huống tuần hoàn của máu . Thêm vào đó, sự 
vận động của hoành cách mô làm cho gan được xoa bóp , 
làm tiêu trừ sự ứ huyết ở gan và cải thiện công năng của 
gan ". (Trích từ bài Cơ sở sinh lý học của TCQ của Khúc Miên 
Thành). 

Cho nên , sự kết hợp hô hấp với sự vận động của TCQ có 
một ý nghĩa dưỡng sinh rất rõ rệt và chắc chắn . 


Trương văn Nguyên 
Thái Cực Quyền Hỏi Đáp 
Làm Thế Nào Kết Hợp Một Cách Có 


Ý Thức Sự Hô Hấp Và Động Tác ? Cần Đề Phòng Những Thiên 
Hướng Nào ? 


Trong TCQ, sự kết hợp hô hấp với động tác tùy thuộc vào sự 
biến hóa của động tác mà tự nhiên hình thành . Khi thực 
hiện động tác, lúc nào hấp khí, lúc nào hô khí , đều có 
chuẩn tắc nhất định . Để người học dễ nắm yếu điểm của sự 
hô hấp , chúng tôi đem một số qui luật thông thường mà 
quy nạp lại như sau : 

1. Hấp khí (hít vào) : khởi thân , khuất tý , đề thối , thích thối 
(cất mình , co tay , treo chân , đá chân ). 

2. Hô khí (thở ra) : tồn thân, thân tý (đã quyền , xuất 
chưởng) , lạc bộ (thả chân) cho đến lúc các động tác đi hết 
đến điểm nhất định thì thở ra . 

Dưới đây là mấy trường hợp biện minh : 

1. Hể cất mình đứng lên , thì thường là hít vào , như làm 
xong thức Hải Đề châm, Tấn Bộ Tài Trùy , Tả Hữu Kim Kê 
Độc Lập , khi đứng lên đều là lúc hít vào . Hể hai cánh tay 
hay một co rút vào thân là lúc ấy hít vào , như lúc cánh tay 
làm xong động tác Lãm Tước Vĩ, lúc cánh tay trái từ bên 
phải thâu về trong thức Đơn Tiên, lúc hai tay rút về như 
thức Như Phong Tự Bế, thì tất cả những lúc ấy đều hít vào . 
Về động tác của chân, thì khi nào treo chân lên , hoặc đá 
chân ra là lúc hít vào , điều quan trọng là các động tác treo 


chân, bật mũi đá ra hay đạp ra phải phối hợp nhịp nhàng 
với hơi thở , như trong các động tác Tả Hữu Phân Cước, Tả 
Hữu Đắng Cước , Chuyển Thân Đáng Cước , Thập Tự Đơn Bãi 
Liên , Chuyễn Thân Song Bãi Liên . 

2. Động tác nào đòi hỏi thân phải rùn xuống, thì lúc ấy thở 
ra , như trong lúc làm các thế Hải Đề Châm, Tấn Bộ Tả 
Đắng Cước , Đơn Tiên Hạ Thức , đều phải thở ra . 

Mỗi khi một tay hay hai tay duỗi ra , tức là lúc đánh quyền 
ra hoặc vổ chưởng ra, thì là lúc thở ra . Như lúc hai chưởng 
án ra trong thức Lãm Tước Vĩ, lúc tay trái đẩy ra trong thức 
Đơn Tiên , lúc đánh quyền ra trong các thức Ban Lan Trùy , 
Chỉ Đắng Trùy , Tấn Bộ Tài Trùy , đều là lúc thở ra cả . 

Hể khi nào chân thả xuống đất là thở ra . Mỗi khi làm xong 
các động tác Lâu Tất Ảo Bộ , Tả Hữu Phân Cước, Tả Hữu 
Đắng Cước, thì khi gót chân vừa thâu về đó đặt xuống đất 
là lúc bắt đầu thở ra . 

Những trường hợp trình báy ở trên là thông thường, tất 
nhiên trong lúc kết hợp hơi thở với từng động tác một có thể 
có sự biến đổi , chớ không phải chắc nịt như nói trên . 

Trong lúc kết hợp hơi thở với động tác , cần chú ý là hít thở 
không thể gắng gượng miễn cưỡng - dĩ nhiên đây là vẫn là 
sự điều tiết hơi thở một cách có ý thức - , không dồn hơi thở 
, không dùng sức thở ra hít vào , mà phải làm sao kết hợp 
hơi thở và động tác , chứ không phải kết hợp kiểu ép dầu ép 
mở . Đối với người mới luyện tập , không thể đòi hỏi phải 
thực hiện được điều này , chỉ cần giử cho hơi thở tự nhiên và 
đều là được rồi . 


Trương văn Nguyên 
Thái Cực Quyền Hỏi Đáp 
Luyện Tập TCQ, Tại Sao Phải Chú Ý Nhãn Thần ? 
Làm Sao Chú Ý Nhãn Thần ? 


Luyện tập TCQ., dứt khoát phải chú ý đến nhãn thần . Gọi là 
nhãn thần, tỉnh thần của toàn thân thể hiện qua hai con 
mắt . Không riêng gì về TCQ , mà các môn phái quyền thuật 
khác cũng thế. Mà nhãn thần cũng chỉ là một trong năm 
điều quan yếu cần phải tập luyện của quyền thuật . 

Ở đây chúng ta chỉ nói tới nhãn thần mà thôi . 

Trong quyền thuật, tại sao phải chú ý nhãn thần ? Trước hết 
, chúng ta cần phải biềt rằng quyền thuật là kỹ thuật công 
kích và phòng ngự . Do ở tính cách chiến đấu trực tiếp với 
địch bằng tay chân , mà khi chiến đấu đương nhiên không 
thể khép mi nhắm mắt , cho nên nhất định phải nhìn , phải 
chú ý động tĩnh của đối phương . Thí dụ như xem đối 
phương dùng chiêu thức gì , tấn công làm sao, tránh né đòn 
như tế nào ,..., để nắm chắc đường đi nước bước của địch 
mới có thể thấy chiêu phá chiêu , thấy thức phá thức , sáo 
thức hoàn chiêu . Đó chính là tri kỹ tri bĩ bách chiến bất đải 
vậy . Thị giác có linh mẫn, thì lúc giao thủ . mới phát huy 
được tác dụng của đòn thế. Hơn nữa khi giao thủ , nhãn 
thần ta có bén nhọn sắc sảo thì cũng đũ để làm khiếp vía 
đối phương rồi . 

Khi tập một mình , tức là không trực tiếp giao thủ , chỉ là 
múa từng chiêu từng thức một cách đơn điệu , nhưng tự nó 


vẫn là động tác giao thủ , cho nên vẫn phải thể hiện tư thái 
như khi chiến đấu . Điều trọng yếu là nhẫn thần phải quán 
chú (như rót vào một chổ) , mới khiến cho ý chí tập trung , 
tâm thần không loạn , do đó nâng cao hiệu quả của sự vận 
động . 

Chú ý nhãn Thần như thế nào ? Quy luật thông thường là 
như sau : 

Trong hai tay của mỗi thức , thường thường một tay làm 
động tác tấn công , một tay làm động tác phòng thủ, thì 
nhãn thần chú ý đến tay tấn công ,cũng chính là tay tỏ lộ ở 
đàng trước . Thí dụ như ở động tác Đơn Tiên , cần chú ý tay 
trái ; ở động tác Hải Đề Châm cần nhìn tay phải ; ở động tác 
Vân Thủ cần chú ý hoặc tay trái hoặc tay phải vào lúc mà 
tay ấy lật chưởng đi vòng lên . 

Nhưng không được chú ý nhìn kiểu dương mắt ếch , hoặc là 
nhìn đờ con mắt , mà phải nhìn làm sao giống như lườm mà 
không phải lườm, giống như khép mà không phải muốn 
khép . Đứng trên mặt giá trị y liệu mà nói , nhìn kiểu này có 
thể làm cho tỉnh thần nội liễm , làm cho đại não nghĩ ngơi 
một cách an tĩnh , và đó chính là đạt đến mục tiêu dưỡng 
thần rồi vậy . 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: Hùng 
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên 
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003 


